Lấy đâu làm chuẩn, Lấy gì 
nang cao 


Phan Bá Tiến 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Phan Bá Tiến 
Lấy đâu làm chuẩn, Lấy gì nâng cao 


LẤY ĐÂU LÀM CHUẨN, LẤY GÌ NÂNG CAO ! 
KHÚC DẠO ĐẦU CHUA CHÁT 


Lại một năm học mới bắt đầu, năm đầu tiên thay sách bậc 
học cuối cùng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Nếu như 
khi thay sách lớp 1, lớp 6 (năm đầu tiên thay sách) các 
phương tiện thông tin đại chúng đã chỉ ra cho các nhà quản 
lý giáo dục ở bậc vĩ mô rằng: sách giáo khoa có vấn đề. Tiếp 
tục các năm sau đều thế. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không 
chịu rút kinh nghiệm mà lẳng lặng giảm tải. Năm học này, 
thay sách lớp 10, tôi cũng như nhiều vị phụ huynh quan tâm 
đến sự học hành của con cái không thể không quan tâm đến 
sách giáo khoa. Một trong những cuốn sách được mọi người 
quan tâm nhất là Ngữ văn 10. Bộ sách đã bắt đầu nhận 
được những phản hồi từ xã hội. Và tín hiệu cho những trận 
cuồng phong có lẽ đã bắt đầu khi người ta phát hiện ra sách 
Giáo viên Ngữ văn 10, hướng dẫn giảng dạy “Nguyễn Trãi là 
nhà bảo vệ môi trường” khi dạy Đại cáo bình Ngô. Và tôi... 
Thực sự không tin vào mắt mình khi đọc thông tin trên báo 
Tuổi trẻ về những sai sót trong sách Ngữ văn 10. Tôi lại càng 
thêm thất vọng khi đọc bài trả lời của tác giả chủ biên sách 
Ngữ van 10 (nâng cao)lý giải vì sao lại dùng từ “bồng bột” để 
nói về sự phát triển của văn học Việt Nam khi ông yêu cầu 
giáo viên phải giúp học sinh hiểu từ “bồng bột” này theo 
một nghĩa khác (mà chỉ những người như ông mới hiểu). 


Tra Từ điển tiếng Viêt do Hoàng Phê chủ biên, từ “ bồng bột” 
có 2 nghĩa: nghĩa 1, (ít dùng): sôi nổi và có khí thế mạnh 
mẽ; nghĩa 2, được hiểu và dùng phổ biến là sôi nổi, hăng 
hái, nhưng thiếu chín chắn, không lâu bền. Không cớ chi, 
ông lại yêu cầu học sinh hiểu theo nghĩa ít dùng. Và chẳng 
nhé, ông và những cộng sự chữ nghĩa day minh lại không 
thể dùng một từ khác khả dĩ thay vào đó hay sao? 

Về điều này, xin lỗi ông, giả sử có người nói: “ Ông Trần... là 
một người khốn nạn” thì ông có chịu hiểu câu nói đó theo 
nghĩa 1 của từ điển là : “ khốn khổ đến mức thảm hại đáng 
thương” hay ông lại cứ hiểu theo cách thông thường như 
nhiều người dân quê hiểu theo nghĩa 2 là : “ khốn nạn, 
không còn chút nhân cách, đáng khinh bỉ, nguyền rủa”. Có 
lẽ là ông chẳng dại gì hiểu theo nghĩa 1, phải không ông ? 
Và như vậy, ông sẽ nổi đoá lên khi nghe câu nói trên là cái 
chắc. 

Vậy là, bấy lâu chúng ta đã trách oan học trò khi đọc những 
bài phê bình trên báo chí về những “bài văn” ngô nghê của 
chúng. Lỗi ở các em chỉ là một phần, cái chính là lỗi của 
những người có day đủ nhãn mác, học ham, học vị, được 
Nhà nước giao cho trọng trách biên soạn sách giáo khoa. 

Sự hoang mang của phụ huynh và học sinh khi tiếp xúc với 
sách Ngữ văn 10 là có thật. Chỉ cần đối chiếu phần chú thích 
một số bài giữa 2 bộ sách, chúng ta sẽ thấy các nhà soạn 
sách thiếu đi điều gì (tri thức ? lương tâm ? trách nhiệm ? ...) 
Giờ thì trong tay tôi là hai bộ sách Ngữ văn 10. Một bộ được 
gọi là bộ chuẩn, dùng cho học sinh học Ban cơ sở do GS 
Phan Trọng Luận chủ biên (xin được gọi là bộ 1); một bộ 


được gọi bộ nâng cao dùng cho hoc sinh học Ban Khoa học 
xã hội và Nhân văn do GS Trần Đình Sử chủ biên (xin được 
gọi là bộ 2). Cả hai bộ sách đều do Ngô Trần Ái - Chủ tịch 
Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo 
dục xuất bản chịu trách nhiệm xuất bản. Hai bộ sách trên 
đều được dùng cho học sinh THPT học dưới mái trường của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự sai lệch về 
kiến thức trong hai bộ sách đó có ảnh hưởng gì đến các em 
? Chúng tôi thiển học, không biết đâu là đúng, đâu là sai. 
Nhưng, theo nguyên tắc suy luận, ít nhất có một bộ, kiến 
thức của các soạn giả đã không chuẩn. Xin được chỉ ra một 
số sai lệch, thiếu chuẩn sau. 

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CHUẨN 

1. Không chuẩn khi chú thích địa danh 

Bài Phú sông Bạch Đằng, mục Tiểu dẫn về tác giả Trương 
Hán Siêu bộ 1 cho biết ông ở làng Phúc Thành, huyện Yên 
Ninh (nay thuộc thị xã Ninh Bình), còn bộ 2 lại bảo ở làng 
Phúc Am, phủ Yên Khánh, nay thuộc phường Phúc Thành, thị 
xã Ninh Bình. Rõ ràng, trường hợp trên, lúc thì Trương Hán 
Siêu ở làng Phúc Thành, lúc thì ở làng Phúc Am (xin nhớ cho 
đơn vị làng là đơn vị hành chính cơ sở quan trọng bậc nhất 
của người Việt xưa cũng như nay) lúc ở huyện Yên Ninh, lúc 
ở phủ Yên Khánh... 

Từ “Cửu Giang”: Bộ 1 cho là tên một sông, và giải thích: sở 
di gọi là Cửu Giang vì con sông đó do chín con sông nhỏ hợp 
thành. (kiểu như sông Cửu Long nhưng lại chia thành chín 
nhánh ở Việt Nam ta ). Còn bộ 2 lại cho rằng, Cửu Giang là 
chín con sông của Trung Hoa và giải thích: ở đây, có lẽ là 


chín con sông chảy vào hồ Động Đình, tỉnh Hồ Nam. 

Từ “ Ngũ Hồ” cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bộ 1 cho 
rằng, Ngũ Hồ có 2 nghĩa. Nghĩa 1 là biệt danh của Thái Hồ , 
nghĩa 2 là năm hồ. Bộ 1 còn nói rõ thêm, có 2 khu vực năm 
hồ, một lấy hồ Động Đình làm trung tâm, một lấy Thái Hồ 
làm trung tâm. Trong lúc đó, bộ 2 lại khẳng định một cách 
chắc chắn như đỉnh đóng cột : Ngũ Hồ- năm hồ, khu hồ 
thuộc vùng Ngô Việt (Trung Quốc). Thiển nghĩ, các soạn giả 
đã viết hoa chữ Cửu Giang, Ngũ Hồ thì mặc nhiên hiểu đó là 
danh từ riêng chỉ tên sông, tên ho. 

Bài Chức phán sự ở đền Tản Viên, mục Tiểu dẫn về Nguyễn 
Dữ, bộ 1 cho biết ông ở xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay 
thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, còn bộ 2 lại bảo “ 
Nguyễn Dữ người Gia Phú, Hồng Châu (nay thuộc tỉnh Hải 
Dương)”. Trường hợp này, học sinh học bộ 2 sẽ không biết 
Nguyễn Dữ ở vào cái “góc” nào của Hải Dương cả. 

Bài Đại cáo bình Ngô, địa danh Bồ Đằng được bộ 1 chú thích 
là : tên một ngọn núi, còn gọi là Bồ Liệt, Bồ Cứ thuộc Quỳ 
Châu, Nghệ An; Trà Lân được chú thích là: một địa điểm 
thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An. Chú thích 
như thế là cụ thể. Học sinh có thể tìm về nơi đó để tìm hiểu 
(nếu có dịp). Còn bộ 2 thì chỉ có một chủ thích cụt lủn chung 
cho cả 2 địa danh: “những địa điểm phía Tây Nghệ An”. Các 
tác giả có đánh đố người học không khi chú thích như thế. 
Họ có biết phía Tây Nghệ An là Lào hay không? Còn miền núi 
phía Tây Nghệ An thì đó là một vùng đất rất rộng lớn gồm 
nhiều huyện. Ở Tây Bắc Nghệ An có Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ 
Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong. Ở Tây Nam Nghệ An có Anh 


Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Son. Sao không chú thích 
như bộ 1, người soạn sách thiếu gì ?... 

Cũng trong phần chú thích địa danh bài Đại cáo bình Ngô, 
chú thích về Tây Kinh, bộ 1 ghi rất cẩn trọng : Tây Kinh: Tây 
Nhai hoặc Tây Giai do nhà Hồ xây dựng, di tích hiện còn ở 
huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá (không nên lầm lẫn với Lam 
Kinh ở Lam Sơn). Còn bộ 2 thì hết sức sơ sài, thiếu trách 
nhiệm khi chú thích chỉ von vẹn “ Tây Kinh : Tây Đô”. Thế thì 
Tây Đô là gì, ở đâu, học sinh biết hỏi ai ! Có khi các em cho 
Tây Đô là thành phố Cần Thơ cũng nên (biết đâu - chả là có 
bộ phim Người đẹp Tây đô) ! 

2. Không chuẩn văn bản, dẫn đến không chuẩn chú thích 

Về địa điểm : Liễu Thăng bị chém đầu trong Đại cáo bình 
Ngô, bộ 1 ghi là Mã Yên và chú thích: một địa điểm ở Lạng 
Sơn. Chú ý: ở nước ta có nhiều nơi mang tên Mã Yên (eo núi 
giống như cái yên ngựa). Chú thích như thế là rất rõ ràng, dễ 
hiểu. Ngược lại, bộ 2 lại ghi địa danh trên là Mã An (trong khi 
cả hai bộ đều theo bản dịch của Bùi Kỷ (Bùi Văn Nguyên 
chỉnh lý) Ở đây, người đọc dù hiểu biết hạn chế lắm vẫn có 
thể khẳng định bộ 2 sai. 

Viết hoa và không viết hoa. Trong Đại cáo bình Ngô: Chữ 
“đông” trong câu “Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn 
tiến về đông”, bộ 1 không viết hoa, ngược lại, bộ 2 viết hoa. 

Vì vậy, bộ 1 chú thích : về đông : lấy chữ từ Hán thư, từ câu 
nói của Lưu Bang (Hán Cao Tổ). Khi bị Hạng Vũ đẩy vào đất 
Thục, Lưu Bang bực tức nói: “ Dư diệc dục đông nhĩ, an năng 
uất uất cức ư thử hồ” ( Ta cũng muốn trở về đông, sao chịu 
chết ải ở chốn này). Còn bộ 2 thì chú thích: tiến về Đông: 


tiến về Đông Đô tức Thăng Long để thu lai nước cũ. 

Chúng ta đều biết, ngày xưa, các cụ viết chữ Hán không có 
chấm phẩy, chữ Hán lại không có chữ hoa, chữ thường. 
Người đọc phải tự ngắt câu, tự hiểu ý. Khi phiên âm và dịch 
ra quốc ngữ, các dịch giả mới chấm câu, viết hoa theo luật 
chính tả. Điều vô lý như đã nói trên là cả hai bộ sách đều nói 
là theo bản dịch của Bùi Kỷ (Bùi Văn Nguyên chỉnh lý) mà bộ 
thì viết hoa, bộ không viết hoa, dẫn đến hiểu sai nghĩa chữ 
“đông”. 

Chỗ này, theo thiển ý của tôi (PBT) phải hiểu như bộ 1 mới 
đúng. Bởi ở đó, Nguyễn Trãi đã dùng một điển tích để diễn 
tả tâm trạng của Lê Lợi người chủ tướng của nghĩa quân, 
quyết tâm cầu hiền (cỗ xe cầu hiền thường chăm chăm còn 
dành phía tả) để khôi phục giang sơn, đất nước. Do vậy, 
nghĩa của chữ “đông ”phải được hiểu đó là phương hướng 
(phía đông) trong quan hệ đối ứng với chữ “tả” (bên phải). 
Chẳng nhẽ những người soạn sách lại không hiểu, một đại 
thi hào, danh nhân văn hoá thế giới như Nguyễn Trãi mà lại 
mắc lỗi hành văn vô lý như thế (đem một danh từ chỉ địa 
danh đối với một giới từ chỉ phương hướng). 

3. Không chuẩn trong cách hiểu hình ảnh 

Trở lại bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu, từ 
“đuôi trĩ ” trong câu “Thướt tha đuôi tri một màu” được bộ 1 
chú thích là: đuôi chim trĩ có hình dài như bánh lái thuyền. Ý 
tả những con thuyền nối nhau đi trên sông. Còn bộ 2 lại cho 
rằng, câu này tả cảnh núi sông liền một màu xanh xanh. Xin 
chia sẻ, các giáo sư trình độ cao còn hiểu khác nhau một từ 
như thế, thì đừng trách chi các em học trò. 


Ngoài ví du trên, cũng trong Phú sông Bạch Đằng, các từ sau 
đây đều được hiểu khác nhau, dẫn đến chú thích khác nhau: 
Từ “sáu quân: bộ 1 chú thích “sáu quân”: theo cách tổ chức 
quân độ xưa của Trung Quốc. Ở đây ý nói quân đội hùng 
mạnh. Còn bộ 2 lại nói ở đây chỉ quân đội của nhà vua. 
Quân đội hùng mạnh và quân đội của nhà vua thì khác nhau 
quá, một bên nói đặc điểm, tính chất của quân đội, một bên 
nói người sở hữu quân đội ấy. 

4. Không chuẩn trong chia đoạn văn bản 

Bộ 1 chia Đại cáo bình Ngô làm 4 đoạn, còn bộ 2 lại chia 
thành 5 đoạn, trong đó đoạn 4 chia làm 4a và 4b (nghĩa là 
có 6 đoạn). Chúng ta biết rằng, về lý thuyết, đoạn trong văn 
bản chỉ có tính tương đối. Nhưng chia đoạn như trên đủ biết 
quan niệm của các soạn giả thoáng như thế nào. 

VÀI LỜI TẠM KẾT 

Sách Ngữ văn 10 còn nhiều điều cần phải được bàn. Ví nhu 
hệ thống luận điểm các soạn giả đưa ra ở các bài tổng quan, 
chưa nói đến tính khoa học của các luận điểm, đã thấy 2 bộ 
cập kênh nhau nhiều lắm. Thiết nghĩ, một nền giáo dục lành 
mạnh phải là một nền giáo dục có những con người làm giáo 
dục lành mạnh, chương trình và sách giáo khoa lành mạnh. 
Khi nào chúng ta còn đưa cho học sinh những cuốn sách 
giáo khoa như trên (và như báo chí đã chỉ ra mấy năm qua) 
thì rõ ràng nền giáo duc ta còn có vấn dé. Mà vấn dé quan 
trọng nhất là con người- nhân tố số một. Tiền là quan trọng 
nhưng chưa phải. Đã có người cho rằng, vì tiền, chúng ta đã 
làm hỏng giáo dục. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Phan Bá Tiến 

Nguồn: VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 3 tháng 9 năm 2006 


